Van điện từ mặt bích | Kết nối kiểu mặt bích 
| Điện áp sử dụng 220V - 24V -900 


Van điện từ mặt bích chính là một trong những sản phẩm van điện từ quan trọng 
nhất và được sử dụng rộng rãi cho nhiều môi trường khác nhau. Sản phẩm có khá 
nhiều ưu điểm như: lắp đặt dễ dàng, đóng mở nhanh, đa dạng kích thước, đa dạng 
điện áp, có vật liệu gang - inox, v.v.... 


` 


1. Thông số sản phẩm van điện từ 
mặt bích 


THONG SÓ SAN PHAM VAN BIEN TỪ MAT BÍCH 


Vat li&u: gang hodc inox 304, 316 
Nhiệt độ: 0 ~ 180 độ ( 
Kích cû valve: 0115 DN200 


Ap suất làm việc: 0 ~ 10bar 

Kiểu lắp: Mặt bích 

Bộ phận làm kin: EPDM, PTFE, TEFLON 
Tiêu chuẩn lắp ghép mặt bích: BS, DIN, JIS 


Loại tác động: thường mở hoặc thường đóng 
Bảo hành: 12 tháng 


Tên gọi: Van điện từ - van điện từ mặt bích 
Vật liệu: gang hoặc inox 304, 316 

Bộ phận làm kín: EPDM, PTFE, TEFLON 
Nhiệt độ: 0 ~ 180 độ C 

Áp suất làm việc: 0 ~ 10bar 

Kiểu lắp: Mặt bích 

Tiêu chuẩn lắp ghép mặt bích: BS, DIN, JIS 
Loại tác động: thường mở hoặc thường đóng 


e Kich cö valve: DN15, DN20, DN25, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, 
DN200 
Thương hiệu: UniD, Round Star 
Bảo hành: 12 tháng 


2. Van điện từ mat bích 


VAN BIÉN TỪ MAT BICH 


Van điện từ chính là sản phẩm thiết bị van trên đường ống dùng dé đóng va mở tự 
động hoàn toàn giúp cho lưu chất lưu thông trên ống, được điều khiển bởi dòng 
điện và hoạt động dựa trên nguyên lý từ trường. 


Van điện từ mặt bích cũng chính là thiết bị van điện từ dùng để lắp đặt trên các 
đường ống giúp quá trình đóng và mở một cách tự động hoàn toàn bởi dòng điện có 
điện áp 24V, 110V, 220V... Và đặc biệt là sản phẩm có kiểu kết nối với ống theo kiểu 
lắp mặt bích. 


Van điện từ mặt bích được dùng cho những đường ống có kích thước lớn yêu cau 
khả năng chịu áp suất và nhiệt độ cao. Với các dòng van điện từ bằng đồng hoặc 
inox hay nhựa dùng kiểu kết nối ren sẽ rất dễ gây rò gỉ sau một thời gian dài sử 
dụng, vậy kiểu kết nối mặt bích sinh ra sẽ khắc phục những điểm yếu này. Van sử 
dụng mặt bích vừa cho khả năng chịu áp cao vừa chống rò gỉ tốt, ngoài ra van điện 
từ mặt bích còn giúp người lắp đặt và vận hành dễ dàng bảo trì hoặc lắp đặt với các 
hệ thống ống lớn. 


Mặc dù mặt bích có nhiều tiêu chuẩn lắp đặt khác nhau như: BS, DIN, JIS, ANSI... 
tuy nhiên sản phẩm van điện từ mặt bích lại sử dụng phần lớn tiêu chuẩn BS. 


Ngoài kiểu nối mặt bích bạn có thể xem sản phẩm: Van điện từ nối ren 
3. Van điện từ mặt bích vật liệu 
inox và gang 


Trong thực tế các sản phẩm Valve được làm bằng nhiều vật liệu khác nhau như: 
thép, gang, inox, nhựa... Tuy nhiên với dòng sản phẩm van điện từ mặt bích thì vật 
liệu chế tạo chủ yếu được làm bang inox va gang. 


Trong thực tế vẫn có hãng sản xuất van điện từ mặt bích bằng đồng, tuy nhiên vật 
liệu đồng độ cứng không cao nên người ta ít sử dụng hơn với loại mặt bích này. Tuy 
vậy cũng có một số trường hợp cụ thể người ta bắt buộc sẽ phải dùng vật liệu đồng 
này. Kiểu kết nối mặt bích sinh ra chủ yếu để tăng thêm độ chịu nhiệt và độ chịu áp 
cao cho van xong vật liệu đồng lại rất dẻo và dễ biến dạng trên nền nhiệt độ cao nên 
các sản phẩm van điện từ đồng mặt bích rất ít khi được sử dụng. Tuy rất ít được sử 
dụng và sự hiện diện của loại van này trên thị trường là rất nhỏ nhưng để đảm bảo 
phục vụ tốt cho khách hàng chúng tôi luôn có sẵn số lượng vừa phải van điện từ 
đồng mặt bích tại kho 


Dưới đây là 2 dòng sản phẩm van điện từ được sử dụng nhiều nhất: 


Van điện từ mặt bích inox 


Van điện từ mặt bích inox được chia ra làm 2 sản phẩm có mã inox nhỏ hơn là 304 
và 316: 


VAN DIEN TU MAT BICH INOX 


Van dién tir inox 304 


Van điện từ mat bích inox 304 nói riêng và các sản phẩm sử dung vật liệu chế tác là 
inox 304 nói chung đều rất được số đông người dùng ưa chuộng và sử dụng. Sản 
phẩm van điện từ mặt bích inox 304 chiếm số lượng lớn các sản phẩm bán ra từ 
Vimi, hãy theo dõi những ưu điểm dưới đây của dòng sản phẩm này để biết được tại 
sao van lại được sử dụng nhiều như vậy. 


e Sản phẩm inox từ dòng 300 cụ thể là 304 không còn bị hoen gì trong môi 
trường có nhiều hơi nước và bụi bẩn 

e Van điện từ mặt bích inox 304 cho khả năng chịu nhiệt và chịu áp suất tốt, 
nếu so với các sản phẩm gang và đồng cùng loại thì sản phẩm van điện từ 
inox 304 mặt bích luôn cho hiệu suất vượt trội 
Giá thành rẻ hơn các sản phẩm inox 316 đáng kể 
Tuổi thọ cao, thích hợp lắp trong nhiều hệ thống ống dẫn từ đơn giản tới 
phức tạp 

e Hoạt động tốt trong môi trường có nồng độ acid và bazơ cao 


Van điện từ inox 316 


Van điện từ inox 316 là bản cải tiến của van điện từ mặt bích inox 304, các sản 
phẩm van điện từ mặt bích inox 316 cho độ bền cao hơn, khả năng chịu áp chịu 
nhiệt tốt hơn cùng độ cứng cáp trong dung môi acid bazơ đặc cũng được cải tiến. 
Tuy có rất nhiều ưu điểm được cải tiến xong dòng van này được ít người sử dụng do 
các chức năng là thừa cho hệ thống khí nén và giá cả cũng đắt hơn đáng kể dòng 


van điện từ mặt bích inox 304. Nhưng để đảm bảo có một hệ thống ổn định, hoạt 
động lâu dài và không cần bảo trì bảo dưỡng quá nhiều thì sử dụng các sản phẩm từ 
inox 316 là hết sức hợp lý. 


Van điện từ mặt bích gang 


VAN BIÉN TỪ MAT BICH GANG 


Van điện từ mat bích gang sử dụng chất liệu gang làm chất liệu chính nên giá thành 
rất rẻ, giá chỉ bằng 2/3 thậm chí 1 số sản phẩm giá chỉ bằng 1 nửa so với các sản 
phẩm inox. 


Với vật liệu gang van chỉ phù hợp cho hệ thống có kích thước từ DN50 trở lên, sử 
dụng trong môi trường không quá khắc nhiệt và tránh ẩm nóng để giảm nguy cơ van 
bị oxy hóa. 


Van vẫn giữ được hầu hết các ưu điểm của inox 304 chỉ giảm thiểu khả năng chịu 
nhiệt và khả năng chịu hóa chất và 1 chút khả năng về áp suất. Tuy chịu nhiệt kém 
hơn xong mức nhiệt làm việc của van vẫn dao động từ 300-450 độ C. Van chủ yếu 
được làm từ gang cầu nên giảm tính nứt vỡ và chịu được rung lắc cường độ vừa 
phải. 


4. Môi trường sử dụng 


PR ˆ ` > 
MÔI TRUONG SỬ DỤNG Y 


A 


e. Moi trung nubt sach 


e Moi trapng.khiinen 


a =e ٦ 


UN Lạ J. 
٭‎ Moi truong hoi nong lên den 7 


e Móitruóng.auócco hoa chat 


Một trong những lưu ý không thể bỏ qua mỗi khi có kế hoạch mua và sử dung van 
điện từ mặt bích chính là môi trường sử dụng. 


Với chia sẻ ở trên vật liệu được sử dụng chủ yếu là inox và gang thi môi trường sử 
dụng cho sản phẩm sẽ gồm: 


Môi trường nước sạch 

Môi trường khí nén 

Môi trường nước có hoá chất 

Môi trường hơi nóng lên đến 200 độ C 


Xem thêm sản phẩm: 
Van điện từ thường đóng 
Van điện từ thường mở 


4.1 Van điện từ mặt bích trong môi trường nước 
sạch 


TRONG MOI TRUONG 


NUOC SACH 


Trong môi trường nước sach mọi san phẩm van điện từ đều có thé đáp ứng đủ nhu 
cầu, với môi trường nước sạch và đường ống lớn hơn DN50 ta có thể sử dụng van 
điện từ mặt bích gang để có thể tối ưu chi phí một cách tốt nhất. Ngoài ra bạn còn 
có thể lựa chọn van điện từ mặt bích bằng đồng để sử dụng trong môi trường này, 
van điện từ mặt bích đồng có tính kháng khuẩn cao nên nếu như đường lưu chất là 
nước dành cho sinh hoạt thì van điện từ mặt bích đồng cũng là một lựa chọn tốt. 


Khách hàng cũng cần cân nhắc vì sản phẩm van điện từ đồng chỉ rẻ khi có kích 
thước nhỏ, nhưng đối với những đường ống lớn hơn thì van đồng lại có giá đắt hợn 
1 chút. Ở kích thước lớn thì độ chịu nhiệt và áp suất của van đồng không bang van 
gang, vì vậy 2 lý do trên cũng là lý do khiến cho van đồng không xuất hiện nhiều ở 
hệ thống ống dẫn lớn 


4.2 Van điện từ mặt bích trong môi trường khí nén 


TRONG MÔI TRUONG 


KHI NEN 


Trong môi trường khí nen Van điện từ mặt bích gang và inox đều đáp ứng tốt. Ta 
cần lưu ý van gang chỉ có kích thước từ DN50 trở lên vậy đối với đường ống có kích 
thước từ DN15-DN50 ta có 2 lựa chọn và Van điện từ mặt bích inox và đồng. 


Nếu như khí nén không có áp suất quá cao và điều kiện môi trường bên ngoài là 


bình thường không khắc nhiệt thì ta nên ưu tiên van Van điện từ mặt bích bằng 
đồng để được tối ưu chỉ phí. 


4.3 Van điện từ mặt bích trong môi trường hóa chất 


TRONG MOI TRUONG 


HOA CHAT 


Trong môi trường hóa chất bạn nên sử dung van điện từ mat bích inox: 
Hóa chất khắc nhiệt: Ưu tiên Van điện từ mặt bích inox 304 


Hóa chất rất khắc nhiệt ( acid có độ đặc cao từ 80% trở lên) : Ưu tiên Van điện từ 
mặt bích inox 316 


4.4 Van điện từ mặt bích trong môi trường hơi nóng 


Tùy vào nhiệt độ hơi nóng mà ta lựa chọn loại van: 

Khả năng chịu nhiệt: Van điện từ mặt bích inox 304 < 650 độ C 

Khả năng chịu nhiệt: Van điện từ mặt bích inox 316 < 750 độ C 

Khả năng chịu nhiệt: Van điện từ mặt bích gang < 450 độ C 

Khả năng chịu nhiệt: Van điện từ mặt bích đồng < 200 độ C 

Khách hàng lưu ý khả năng chịu nhiệt và nhiệt độ làm việc khác nhau. Nhiệt độ làm 
việc sẽ giảm đi từ 20-50 độ với từng sản phẩm dựa theo nhà sản xuất và đó là nhiệt 
độ van có thể làm việc liên tục trong thời gian dài mà van không bị giảm tuổi thọ. Ví 


dụ Van điện từ mặt bích đồng cho khả năng chịu nhiệt lên tới 200 độ C xong các 
nhà sản xuất chỉ đưa ra mức độ làm việc an toàn của van là 160-180 độ C 


5. Van dien từ mặt bích da dạng 


7 


điện áp lựa chọn 


۱ 
5 


220 


Là một trong những sản phẩm điều khiển tự động hoàn toàn bằng điện và được 
điều khiển bởi dòng điện với đa dạng điện áp khác nhau như: 24V, 220V, 110V. 


Mặc dù vậy các bạn cần lưu ý điện áp sử dụng thường xuyên vẫn là 24V và 220V. 
Bởi đây là 2 loại điện áp thông dụng nhất ở Việt Nam, nó sẽ mang đến thuận lợi cho 
quá trình sử dụng và quá trình bảo trì, bảo dưỡng, thay thế sau này. 


6. Van điện từ mát bích có kích cỡ 
DN15 ~ DN200 


Một trong những thông số bắt buộc phải cung cấp cho chúng tôi trong quá trình 
mua và sử dụng van điện từ đó chính là kích cỡ van ( size). Hiện nay các nhà sản 
xuất phần lớn chỉ sản xuất van điện từ mặt bích từ DN15 ~ DN200 là chủ yếu. Và đối 
với từng loại vật liệu cụ thể gồm: 


e Van điện từ mặt bích gang ( DN50 ~ DN200) 


e Van điện từ mặt bích inox ( DN15 ~ DN200) 


VAN BIỆN TỪ MAT BÍCH CO KÍCH CO DN15-DN200 


VAN BIEN TỪ MAT BÍCH GANG 


Mặc dù các nhà sản xuất có thể sản xuất van điện từ với nhiều kích cỡ. Tuy nhiên 
chúng tôi cho rằng van điện từ mặt bích sử dụng hiệu quả nhất là chỉ nên sử dụng 
đến DN100 ( Nếu sử dụng cho kích cỡ lớn hơn các bạn nên nghiên cứu sử dụng 
sang dòng van điều khiển điện bằng động cơ) 


7. Ưu điểm van điện từ mặt bích 


UU DIEM VAN ĐIỆN TỪ MAT BICH 


Dé dang lắp đặt va thay thé, sửa thữa 


Nhiệt độ làm việc có thé lên den 180 độ C 
Thời gian dong và mở van nhanh chỉ khoảng 1 giâu 
Có thé chon loại thường đóng hoặc thường má 
Biện áp đa dạng: 24V, 110V, 220V 
Kích thước day đủ gồm: DN15 ~ DN200 
Gia thành sản phẩm là kha rẻ 


Sử dụng nhiều môi trường: nước, khí nen, hơi nóng 


Dưới đây là một số ưu điểm không thể bỏ qua được của dòng sản phẩm này: 


Có kiểu lắp mặt bích nên dễ dàng lắp đặt và thay thế, sửa chữa 
Nhiệt độ làm việc có thể lên đến 180 độ C 

Thời gian đóng và mở van nhanh chỉ khoảng 1 giây 

Có thể chọn loại thường đóng hoặc thường mở 

Sử dụng được cho nhiều môi trường: nước, khí nén, hơi nóng... 
Điện áp đa dạng, thoải mái lựa chọn : 24V, 110V, 220V 

Kích thước đầy đủ gồm: DN15 ~ DN200 

Giá thành sản phẩm là khá rẻ 


8. Kho hang van điện từ mat bích 
của Vimi cung cấp 


Van điện từ mặt bích hiện có mặt rất nhiều tại Vimi, chúng tôi sẵn sàng cung cấp 
đến cho người dùng những sản phẩm chất lượng nhất, sản phẩm day du mẫu mã 
được chế tạo từ gang, đồng, inox. Dưới đây là một trong số những hình ảnh van 
điện từ mặt bích tại kho Vimi mời bạn tham khảo: 


an ma _——y _ 
۳ ۰ ` 
5 ke: 
AR; ۴ ۹ 73 


4 Bs ME 1 


